Accent 2018 

1.4 MT 1 1.4 AT 1 1.4 AT Đặc biệt 

Thông số kỹ thuật 

Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) 

4.440 X 1.729 X 1.460 

Chiều dài cơ sở (mm) 

2.600 

Khoảng sáng gắm xe (mm) 

150 

Động cơ 

Kappa 1.4 MPI 

Dung tích xi lanh (cc) 

1.353 

Công suất cực đại (ps/rpm) 

100/6.000 

Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) 

132/4.000 

Dung tích bình nhiên liệu (Lit) 

45 

Hộp số 

6MT 1 6AT 

Hệ thống dẫn động 

FWD 

Phanh trước/sau 

Đĩa/ Đĩa 

Hệ thống treo trước 

McPherson 

Hệ thống treo sau 

Thanh cân bằng (CTBA) 

Thông số lốp 

185/65 R15 1 195/55 R16 

Ngoại thất 

Chất liệu lazang 

Hợp kim nhôm 

Lốp dự phòng 

Vành đúc cùng cỡ 

Đèn định vị LED 

• 

• 

• 

Cảm biến đèn tự động 

• 

• 

• 

Đèn pha-cos 

Bi-Halogen 

Bi-Halogen 

Bi-Halogen 

Đèn hỗ trợ vào cua 

• 

• 

• 

Đèn sương mù Projector 

• 

• 

• 

Gương chiếu hậu gập, chỉnh điện 

• 

• 

• 

Lưới tản nhiệt mạ chrome đen 

• 

• 

• 

Tay nắm cửa mạ chrome 

• 

• 

• 

Chắn bùn 

• 

• 

• 

Cụm đèn hậu dạng LED 


• 

• 

Nội thất & Tiện nghi 

Bọc da vô lăng và cắn số 

• 

• 

• 

Chìa khóa thông minh 

• 

• 

• 

Khởi động nút bấm 

• 

• 

• 

Cảm biến gạt mưa tự động 

• 

• 

• 

Cửa sổ trời 



• 

Taplo siêu sáng 

• 

• 

• 

Điều khiển hành trình Cruise Control 



• 

Hệ thống giải trí 

Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay 

Màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp hệ 
thống AVN định vị dẫn đường 

• 

• 

• 

Camera lùi 

• 

• 

• 

Cảm biến lùi 

• 

• 

• 

Số loa 

6 

6 

6 

Hệ thống điều hòa 

Chỉnh cơ 

Chỉnh cơ 

Tự động 

Chất liệu ghế 

Nỉ 

Nỉ 

Da 

Ghế gập 6:4 

• 

• 

• 

An toàn 

Chống bó cứng phanh ABS 

• 

• 

• 

Cân bằng điện tử ESC 

• 

• 

• 

Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA 

• 

• 

• 

Phân bổ lực phanh điện tử EBD 

• 

• 

• 

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC 



• 

ốn định chống trượt thân xe VSM 

• 

• 

• 

Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống 
trộm lmmobilizer 

• 

• 

• 

Kiếm soát lực kéo TCS 

• 

• 

• 

Số túi khí 

2 

2 

6 


Bảng thông tin tiêu hao nhiên liệu 

Phiên bản 

Trong đô thị 
(l/100km) 

Ngoài đô thị 
(ĩ/100km) 

Hỗn hợp 
(l/100km) 

1.4 MT 

7,04 

4,74 

5,58 

1.4 AT 

6,94 

4,87 

5,65 

1.4 AT Đặc biệt 

7,11 

5,11 

5,86 


KÍCH THƯỚC 



Lazang thép 15" Lazang hợp kim 15" Lazang hợp kim 16" 


Lưu ý: 

- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được 
kiểm nghiệm lại. 

- Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue. 

- Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cắn 
báo trước. 

- Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế. 

- Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết. 




100.000 km| 



<s> HYLmDRI 

THnnH conG 



Ạccẹnt 

Kiến tạo lối đi riêng 









































































































Dáng vẻ hào hoa mang tới ấn tượng sớm 

Hyundai Accent không chỉ sở hữu một nét đẹp và tinh tế trong thiết kế, mà còn tiện dụng ở công 
năng cùng với sự thông minh ở những tính năng cao cấp. Bên cạnh đó, Accent còn đem đến một 
không gian rộng rãi thoải mái hàng đầu và hứng khởi khi cắm lái. Chiếc xe được trany ụi_jiauy~Kjụi 
tính năng an toàn cao cấp bảo vệ tối đa các vị trí ngồi. Hơn hết, Accent không e+TỈ đém đến cho bạn 
một chiếc xe, mà còn là cả một phong cách đặc trưng r „ 




Thiết kế đạc trưng mang phong cách Hyundai 

Hyundai Accent đã phá vỡ những khuôn mẫu truyền thống của một chiếc xe gia đình, đem đến 
một sự hấp dẫn đặc biệt. Thiết kế tinh tế càng nổi bật khi kết hợp cùng vật liệu cao cấp, khiến 
bạn đê mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. 




Bóng Proịector trang bị cho cả đèn pha tự động 
và đèn sương mù 


Thiết kế mặt trước thể thao liền khối 




Đèn hậu công nghệ LED 3D 


Đèn báo rẽ LED tích hợp trên gương 



Cửa sổ trời điều khiển điện 



Cốp mở điện thông minh 



Camera lùi, kết hợp với cảm biến sau xe 



Gương chiếu hậu gập chỉnh điện 



Lazang hợp kim 16 inch 



Tay nắm cửa mạ Crom 


Cửa sổ chỉnh điện chống kẹt 


Đèn báo phanh trên cao 


























































Thiết kê nội thất 


Hyundai Accent sở hữu một không gian nội thất tiện nghi và cao cấp mang tới khả năng cách âm chống 
ồn tốt nhất trong phân khúc. Với hàng loạt tính năng hữu ích và bố trí sử dụng một cách trực quan, chiếc 
xe có thể được coi như một văn phòng di động dành cho bạn. 




A. Màn hình hiển thị thông tin đa 
chức năng 

Với màn hình Cluster LCD 3,5 inch, 
bạn có thể theo dõi các thông số vận 
hành, tình trạng xe cũng như cài đặt 
các chức năng của xe 

B. Cảm biến gạt mưa tự động 

c. Bệ tì tay trung tâm có thể điều 
chỉnh vị trí 

D. Cụm điều khiển cửa sổ chỉnh điện 

E. Màn hình AVN 7 inch 

Hyundai Accent được trang bị màn 
hình trung tâm cảm ứng 7 inch, hỗ 
trợ kết nối giải trí Bluetooth/Usb/ 
Radio/Mp4/Aux đồng thời tích hợp 
bản đồ dẫn đường được phát triển 
dành riêng cho thị trường Việt Nam. 
Bên cạnh đó màn hình cũng hiển thị 
Camera lùi giúp bạn dễ dàng hơn khi 
đỗ xe. 


F. Hàng ghế sau gập tỉ lệ 6:4 


G. Kính lái chống đọng sương 

H. Điều khiển xi-nhan 1 chạm 

I. Hệ thống điều hòa tự động 

Xe được trang bị hệ thống điều hòa 
tự động tích hợp khử lon diệt khuẩn 
với khả năng làm mát nhanh và sâu, 
đem đến không gian thoải mái tối đa 
cho hành khách. (Với phiên bản 1.4AT 
đặc biệt). 

J. Khóa an toàn trẻ em ISOFIX 

K. Vô lăng tích hợp các phím điều 
khiển các chức năng khác nhau 

L. Ngăn chứa đổ có tích hợp làm 
mát 

M. Chìa khóa thông minh được thiết 
kế mới kết hợp hệ thống khởi động 
nút bâYn 











































Vạn hành 

Hyundai Accent có thể đáp ứng với mọi nhu cầu của cá nhân bạn. Sự nâng cấp về động cơ với hệ thống nạp mới cùng hộp số tự động 6 cấp giúp chiếc xe vận hành mạnh mẽ 
nhưng vẫn bền bỉ và tiết kiệm. Hệ thống an toàn với những công nghệ hàng đầu giúp bạn an tâm hơn trên mỗi hành trình. 


Hyundai Accent được trang bị động cơ 
Kappa 1.4L với hệ thống nạp công nghệ 
mới cho công suất tối đa 100 mã lực tại 
6.000 vòng/phút cùng Momen xoắn cực 
đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút. 





Hộp số tự động 6 câ'p 

Accent thế hệ mới được trang bị hộp số tự động 6 cấp 
mới. Với việc sử dụng tỷ số truyền mới, chiếc xe đem 
đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ, chuyển số mượt mà 
và tối ưu cho việc tiêu hao nhiên liệu. 



Hộp sốsàn6câ'p 

Hộp số sàn 6 cấp trên Accent cho khả năng chuyển số 
nhẹ nhàng và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, đồng thời đem 
đến khả năng điều khiển dễ dàng và thú vị cho người lái. 



Phanh đĩa 4 bánh 

Accent được trang bị phanh đĩa trên cả 4 bánh, đem 
đến khả năng xử lí hiệu quả, đảm bảo an toàn cho mọi 
người trên xe. 



Hệ thống an toàn 6 túi khí 

Accent thế hệ mới được trang bị 6 túi khí, giúp đảm 
bảo an toàn cho toàn bộ người lái và hành khách trong 
xe trong trường hợp có xảy ra va chạm. 



Đèn pha mở rộng góc chiếu 

Hyundai Accent được trang bị đèn pha mở rộng góc 
chiếu, giúp tăng cường khả năng chiếu sáng khi rẽ. 




Hệ thống cân bằng điện tử ESC 

Hệ thống cân bằng điện tử ESC sẽ phát hiện tình trạng 
mất kiểm soát của xe xảy ra khi phanh hay chuyển 
hướng, đồng thời sẽ có những tác động kịp thời lên 
hệ thống phanh và truyền động giúp chiếc xe nhanh 
chóng có lại được tình trạng cân bằng và an toàn. 


Khởi hành ngang dốc HAC 

Hệ thống HAC sẽ giúp chiếc xe giữ nguyên vị trí đang 
dừng khi xe đỗ ở ngang dốc, xe sẽ di chuyển khi tài xế 
chuyển sang bàn đạp ga giúp bạn dễ dàng tiếp tục cuộc 
hành trình mà không lo xe bị tụt dốc khi xuất phát. 



Điều khiển hành trình Cruise Control 

Hệ thống Cruise Control giúp bạn thiết lập tốc độ như 
ý mà không cần phải tác động vào chân ga. 



Đèn báo phanh khẩn câ'p ESS 

Khi phanh gấp, hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp ESS 
trên Accent sẽ hoạt động phát tín hiệu liên tục, giúp 
cảnh báo xe phía sau về tình trạng xe bạn, đảm bảo an 
toàn hơn khi vận hành. 




















